
THE HÌ NHNAM.COM 

No PAIN NO GAIN 



6 bài tập Cơ chân không cần tạ cực hiệu quả tại nhà 

T ác giả Ểế Quân Lương 

Cơ chân có thể nói là một trong những bộ phận cơ bắp khó rèn luyện nhất trên cơ thể. Nếu như bạn đã trải qua tình 
trạng tập liên tục cả đồng hồ mỗi ngày tại phòng gym mà chẳng đem lại kết quả gì, thì trong bài viết dưới đây, các 
bạn sẽ được giới thiệu đến một số bài tập cơ chân cực kì đơn giản, nhanh chóng. 



Hãy cùng Thể Hình Nam xem nhé! 

Cách thực hiện các bài 
tập: 

thành tất cả số set yêu cầu. 


Các bài tập sẽ được đánh dấu A hoặc B. Bạn sẽ tập các bài tập dưới dạng 
các set xen kẽ nhau, tức là bạn sẽ thực hiện một set của bài A, nghỉ giải 
lao rồi chuyển sang một set của bài tập B. Cứ thế lặp lại cho tới khi hoàn 


1 A. Bài tập nhảy kết hợp xuống tấn 







Bài tập nhảy kết hợp xuống tấn 


SỐ set: 4 - số rep: 8 - thời gian nghỉ: 60 giây 

Với hai chân mở rộng bằng hai vai, hãy hướng hai ngón chân ra ngoài. Tiếp theo, hãy gập hông về phía sau và hạ 
thấp trọng tâm co thể cho tới khi phần đùi trên song song với sàn tập. Ngay lập tức nhảy lên cao hết sức có thể. Cuối 
cùng tiếp đất bằng đầu ngón chân rồi lặp lại động tác. 


1 B. Động tác quỳ gối giãn cơ bụng dưới 



Động tác quỳ gối giãn cơ bụng dưới 


Số set: 3 - thời lượng: giữ 30 giây mỗi bên chân - thời gian nghỉ: 30 giây 

Quỳ một gối xuống dưới sàn vào tư thế xuống tấn tách với chân phải đưa lên trước, đầu gối trái tỳ xuống mặt sàn. 
Đưa tay trái của bạn thẳng lên trên đầu và tay phải hạ xuống dưới. Kéo co mông lên trên và đầy hông về phía trước 
cho tới khi bạn cảm thấy phần trước hông đang được duỗi. Giữ tư thế đó trong vòng 30 giây sau đó đối chân. 


2A. Động tác xuống tấn cúi người 



Động tác xuống tấn cúi người 

SỐ set: 4 - số rep: 6 (mỗi bên) - thời gian nghỉ: 60 giây 

Đứng một chân với chân phải làm chân trụ và chân trái gập lên. Nâng cả hai tay ra phía trước mặt để giữ cơ thể 
thăng bằng. Gập phần hông và đầu gối sau đó hạ thấp người xuống thấp nhất có thể. Đứng người thẳng về tư thế 
ban đầu và thực hiện cho đủ số rep yêu cầu rồi đối chân trụ. 

Bạn có thể sử dụng hai quả tạ nhẹ cho bài tập này. 


2B. Động tác nâng mông nằm ngửa 



Động tác nâng mông nằm ngửa 


SỐ set: 4 - số rep: 8 - thời gian nghỉ: 60 giây 

Nằm ngửa lên trên sàn nhà và gập đầu gối sao cho hai gót chân nằm gần mông của bạn. Gồng phần cơ bụng sau đó 
nâng mông lên khỏi mặt sàn. Từ đây, duỗi hai chân sang theo hướng chéo sao cho hai chân tạo nhau thành hình chữ 
V (mông vẫn không chạm đất, giữ người bằng gót chân). Di chuyển hai gót chân sang hai bên càng xa càng tốt sau 




đó trở lại tư thế ban đầu, kết thúc một rep. 


3A. Động tác đi bộ xuống tấn tách ngắn 



Động tác đi bộ xuống tấn tách ngắn 

SỐ set: 3 - số rep: 1 5 (mỗi bên) - thời gian nghỉ: 60 giây 

Bước một bước dài về phía trước với chân trái và hạ người xuống sao cho đầu gối gần như chạm sát mặt sàn. Đưa 
người lên nửa chừng rồi hạ người xuống tiếp một lần nữa. Cuối cùng, đưa người về tư thế đứng thằng rồi lặp lại động 
tác với chân phải đưa lên trước. Thực hiện động tác đối xứng cho tới khi hoàn thành số rep yêu cầu. 


3B. Động tác nâng mông với chân trụ 



Động tác nâng mông với chân trụ 


SỐ set: 3 - số rep: 1 2 (mỗi bên) - nghỉ: 60 giây 


Nằm ngửa lên trên sàn và gập cả hai đầu gối sao cho gót chân nằm gần mông. Tiếp theo, hãy gồng co bụng và nâng 
một chân lên sau đó đưa đầu gối chân đó tới gần ngực, sử dụng chân còn lại làm chân trụ để nâng mông khỏi mặt 
đất sao cho từ phần lưng trên tới đầu gối chân trụ là một đường thẳng. 

Video: 


Nguồn: tapthehinh.net 


Xem thêm: 

• 4 động tác tập thể hình cho cơ chân tại nhà với tạ dumbbell 

• Bài tập thể hình ở nhà dành cho người bận rộn 

• Bộ giáo án thế hình hoàn hảo 6 buổi 7 tuần dành cho nam giới 

• 30 bài tập chân tốt nhất cho thế hình nam 


í 


TViĩcU +UĨ "Like' J / H&y.TKì’ ,r 5W&rV 


1- 

LLl 

LU 

£ 

1- 

% 

f c H 1 A SẺ 

©PIN 1 T 

G + c 1 R L c E 


Tin liên quan 



1 2 động tác tập luyện 2 người lý th... 




3 động tác tập thon gọn bắp tay toà... 



Ratael Nadal đã tập luyện thể hình ... 


Bài kế 

Bạn đang xem bài viết gần đây nhất 


> 


Bài trước 

Cách tập Cơ lưng xô rộng hiệu quả nhất nhiều người bỏ qua 


< 

Gửi email bài đăng 

này BlogThislChia sẻ lên TwitterChia sẻ lên FacebookChia sẻ lên Pinterest 

G+1 Recommend this on Google 



0, Bạn tìm gì hôm nay... 



XEM NHIỀU NHẤT 



4 mẫu lịch tập dành cho các bạn nam yêu thích thể hình 



Bài tập Skullcrusher - Nằm đưa thanh tạ EZ gần trán 








Thể hình và tình dục - Bạn có biết ? 



9 loại thực phẩm tốt cho cơ bắp có thể thay thế và rẻ hơn thịt 



Tập thể hình nam giới có bị ảnh hưởng đến chiều cao không? 



5 nguyên nhân chính tập ngực mà không to lên được 






Kiến thức cần biết về Deadlitt 



Bộ giáo án thể hình hoàn hảo 6 buổi 1 tuần dành cho nam giới (phần 1) 



5 phút tập thể hình luyện thân trên với khăn lông 



Video Leverage Squats giải pháp mông đùi hiệu quả 


THƯ MỤC 





BÀI TẬP BỤNG 


BÀI TẬP PLANK 


BÀI TẬP BỤNG 6 MÚI BÀI TẬP BẬI TẬP BÀI TẬP ĐÙI BÀI TẬP BÀI TẬP MÔNG ĐÙI BÀI TẬP 

CHÂN CO TRƯỚC LƯNG NGỰC 


BÀI TẬP SQUAT 

BÀI TẬP BÀỊ TẬP TỐNG BÀI TẬP VAI DỊNH DƯỠNG THỂ ĐỘNG TÁC PLANK ĐỘNG TÁC SQUAT ĐỘNG TÁC LỊCH TẬP THỂ 

TAY HỢP HÌNH YỎGA HÌNH 

NGHỈ NGƠI NHẠC TẬP THỂ TẬP THỂ HÌNH TẠI VỊDEO THỂ 

HÌNH NHÀ HÌNH 


KHỎEĐẸP.VN 


• 5 Bài tập vận động giúp đốt mỡ nhanh nhất không thể bỏ qua 

Bạn đang tìm kiếm những bài tập vận động để đốt mỡ hiệu quả? Bạn đang trong quá trình... 

• 6 bí mật giúp bạn vượt qua chặn đua đạp xe của Ironman tốt hơn 

Bạn đang chuẩn bị cho cuộc đua ironman? Bạn đã chuẩn bị sẵn sảng cho phần chạy bộ và... 

• 6 sai lầm tập bắp chân bạn cần tránh ngay khi tập thế hình 

Nếu bắp chân của bạn trông giống như của con nít, tập hoài mà chẳng phát triển, chắc chắn... 

• Trào lưu tóc rẽ ngôi giữa đang càng quét mùa hè 201 6 

Kiểu tóc rẽ ngôi giữa đang ngày càng trở nên thịnh hành hơn vì vẻ dịu dành nữ tính... 

• "Bật mí" công thức trị sạm da chỉ sau 5 ngày với dầu gấc 

Làn da của bạn đen sam? Bạn dùng mọi cách nhưng vẫn không trắng được? Bạn không có thời... 

Co iịIc t Tim kiêm Tuy Chinh 



THỂ HÌNH 


Bài ngẫu nhiên 


Bài ngẫu nhiên 

bạn nên mua dụng cụ gì khi tập thể hình tại nhà? 
t 02.04.201 6 - 0 Comments 

Bạn đang có nhu cầu tập luyện thể dục thể thao, thể hình tại nhà? Nhưng lại có quá nhiều dụng cụ để tập... 

thực đơn đũ dưỡng chất cho một ngày tập thể hình nam 
22.10.2015- Comments Disabled 

Thực đơn ăn uống của chúng ta đã đủ chất dinh dưỡng hay chưa, có đảm bảo sức khoẻ hay không? Một người tập... 

wm 1 2 LOẠI THỰC PHẨM GIÀU PROTEIN DÀNH CHO NGƯỜI TẬP THẾ HÌNH 
22.1 0.201 5 - Comments Disabled 

Phần lớn người tập thể hình có xu hướng bỏ qua hoặc đánh giá thấp tầm quan trọng của việc ăn các thực phẩm... 

Bài mới 

1 i 6 BÀI TẬP Cơ CHÂN KHÔNG CẮN Tạ CựC hiệu QUẢTạI nhà 

Cơ chân có thể nói là một trong những bộ phận cơ bắp khó rèn luyện... 

* CÁCH TÂP Cơ LƯNG xô RÔNG HIÊU QUẢ NHẤT NHIỀU NGƯỜI Bỏ QUA 

.... 

Luyện tập cơ lung xô không khác mấy so với luyện tập các nhóm cơ... 

3 1 ì 4 ĐÔNG tác TÂP thể hình cho Cơ chân Tai NHÀ Vớ 1 TA DUMBBELL 

Wm 



^ BẠN NÊN MUA DỤNG cụ GÌ KHI TẬP THỂ HÌNH TẠI NHÀ? 

02.04.201 6 - 0 Comments 

Bạn đang có nhu cầu tập luyện thể dục thể thao, thể hình tại nhà? Nhưng lại có quá nhiều dụng cụ để tập... 

THỰC ĐƠN ĐŨ DƯỠNG CHẤT CHO MỘT NGÀY TẬP THẾ HÌNH NAM 
'ị 22.10.2015- Comments Disabled 

Thực đơn ăn uống của chúng ta đã đủ chất dinh dưỡng hay chưa, có đảm bảo sức khoẻ hay không? Một người tập... 

a i 2 LOẠI THỰC PHẨM GIÀU PROTEIN DÀNH CHO NGƯỜI TẬP THỂ HÌNH 
22.1 0.201 5 - Comments Disabled 

Phần lớn người tập thể hình có xu hướng bỏ qua hoặc đánh giá thấp tầm quan trọng của việc ăn các thực phẩm... 

Bài mới 


1 i 6 BÀI TẬP Cơ CHÂN KHÔNG CẮN Tạ CựC hiệu QUẢTạI nhà 

= ý 

Cơ chân có thể nói là một trong những bộ phận cơ bắp khó rèn luyện... 

ĨL CÁCH TẬP Cơ LƯNG XÔ RỘNG HIỆU QUẢ NHẤT NHIỀU NGƯỜI Bỏ QUA 

Luyện tập cơ lung xô không khác mấy so với luyện tập các nhóm cơ... 

3 1 I ì 4 Động tác tập thể hình cho Cơ chân Tại NHÀ Vớ I TẠ DUMBBELL 

pp 








Cặp tạ dumbbell trong 4 động tác sau đóng vai trò là dụng cụ hỗ trợ,... 



PHƯƠNG PHÁP GIẢM MỠ HIỆU QUẢ BẰNG 10 LOẠI THỰC PHẤM QUEN THUỘC 

^ 30.01 .201 6 - Comments Disabled 

Tết Bính Thân 201 6 sắp tới rồi, công sức luyện tập thế hình cả năm có thể đổ sông đổ biển vì mấy ngày này do... 

a BÀI TẬP THỂ HÌNH CHO cơ BỤNG SĂN CHẮC GIẢM MỠ VỚI AB ROLLER 

01 .04.201 6 - 0 Comments 

1 . Tổng quan AB Roller tập cơ bụng hiệu quả - Đây là 1 bài tập cutting dành cho những bạn sau khi hoàn... 


7 LOẠI THỰC PHẨM CHỨC NĂNG GIÚP NAM GIỚI TĂNG cơ BẮP 

22.1 0.201 5 - Comments Disabled 


Để có các múi cơ và hình thành cơ bắp thì phải chuẩn bị từ lâu trước cả khi bạn đếm phòng tập gym. Cơ bắp... 


Copyright © 201 5 - Thế Hình Nam 




